


Phân tích kỹ thuật là một phạm trù kiến thúc mà ai cũng có thể học, nhưng không phải ai 
cũng có thể giỏi. 


Đặc biệt đối với những người mới tham gia vào thị trường tài chính, PTKT là khái niệm đầu 
tiên mà các bạn tiếp xúc trước khi giao dịch. Tuy nhiên, có vô vàn khái niệm xoay quanh PTKT 
mà bạn không biết bắt đầu từ đâu? 


Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm hiểu những kiến thức căn bản nhất về PTKT và mở ra định 
hướng nâng cao về chiến lược giao dịch, giúp bạn tự tin bước vào bất kỳ thị trường tài chính 
nào. 


Chúng ta đều biết rằng giá cả tăng giảm do sự thay đổi nhu cầu Mua/Bán của thị trường. Và 
sự thay đổi này đến từ 2 yếu tó chính đó là Tam lý chung va Su thao tung của “cá map”. 


Ở khía cạnh “tâm lý”, thế kỷ T7 đã hình thành khái niệm đầu tiên về PTKT của Charles Dow. 
Sau khi đạt được sự thành công nhất định, PTKT đã trở thành công cụ hữu hiệu để phân tích 
tâm lý “đám đồng” va đưa ra dự đoán xu hướng trong tương lai. 


Bước đầu tiên trong việc hoc phân tích kỹ thuật là đạt được một sự hiếu biết cơ bản về các 
khái niệm cốt lõi, được thực hiện tết nhất bằng cách đọc sách, tham gia các khóa học, các 
trang web như MarginATM hoặc xem video hướng dẫn. 


Tài liệu về chủ đề này hiện tại đã khá phổ biến. Bạn có thể tìm kiếm trên Google, Youtube, 
các website nước ngoài,... 


Tuy nhiên có thể có quá nhiều nguồn thông tin và mỗi website lại có một cách giải thích 
khác nhau, phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn của từng nguồn. Điều này khiến trader mới 
vào nghề cảm thấy khó khăn trong việc học phân tích và dẫn đến những sai lệch trong kiến 
thức. 


Vì vậy, mình và đội ngũ Margin ATM quyết định biên soạn ra bộ ebook này với tiêu chí: 
Trình bày ngắn gọn, trực quan cho người mới 

Dễ dàng áp dụng, thực hành 

Đưa ra các ví dụ, dẫn chứng thực tế 


Hy vọng cuốn ebook này sẽ là trợ thủ đắc lực cho anh em khi bước vào thị trường tài chính. 





t.me/margin_atm 








t.me/margin_atm 





Nhớ rằng thị trường luôn vận động và điều 
chỉnh xu hướng. Để phản ứng nhanh nhất với 
nó, bạn cần có người đồng hành. Đó là lý do 
mình lập ra group telegram Margin ATM - 
cộng đồng hỗ trợ trade Margin CFD Forex của 
team mình lập ra với mục đích chia sẻ kiến 


thức thực chiến. =E 


Đồng hành cùng nhóm: 


© 


Margin ATM 


t.me/marginatm 





MUC LUC 


Lời mở đầu 
MUC LUC 
RR DR A 
Dinh nghía 
PTKT hoạt động như thế nào? 
PTKT nằm ở đâu trong trading? 
Các trường phái DTKT 
Cách tốt nhất để học PTKT 
A RA 
Nén Nhát lá gi? 
Cách doc Nến Nhật như thế nào? 
Các Mô Hình Nến Nhật Thường Gặp 8 


nnn U N 


Tổng kết Nến Nhật 


Hỗ trợ và kháng cự (support/resistance) 


Đường xu hướng (Trendline) 


Indicator là gì? 


2.1 Đường trung bình động MA 2O 
2.2 RSI 25 
2.5 MACD 3] 


Cách sú dung các Indicators 


Lời kết 40 





t.me/margin_atm 











Margin ATM 











` 


I? 


THUAT LA G 








1. Phän Tích Ky Thuät là gi? Cách hoc PTKT 
Ðinh nghia 


Phân tích kỹ thuật (PTKT) tiếng anh là Technical Analysis (TA), hay còn goi là nghiên cứu 
biểu đồ (chart), là một loại phân tích nhằm dự đoán hành vỉ thị trường trong tương lai dựa 
trên dữ liệu diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch đã diễn ra trên chart. 


Khác với phân tích cơ bản (Fundamental Analysis - FA), PTKT chỉ dựa vào những chỉ báo kỹ 
thuật trên biểu đồ để “giải mã” tâm lý của trader, từ đó đưa ra dự đoán xu hướng. 


O Mỹ, Phan Tích Kỹ Thuật được coi là một kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính. 
Những nhà PTKT chuyên nghiệp được cấp bằng CFA (Chartered Financial Analyst) và được 
công nhận là một nghề chính thống. Có thể apply vào các quỹ lớn, Ngân Hàng với vai trò cố 
vấn tài chính, nhà phân tích nghiên cứu, quản lý quỹ, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tu... 


Nếu bạn muốn học PTKT một cách nghiêm túc, thì việc bỏ ra vài tháng đến 1 năm là hoàn 
toàn xứng đáng. Như đã đề cập ở đầu, Đây là một lĩnh vực rất rộng, là phạm trù kiến thức ai 


cũng có thể học, nhưng không phải ai cũng có thể giỏi. 


Trong khuôn khổ của cuốn ebook này, mình sẽ hướng dẫn các bạn kiến thức căn bản nhất 
cùng với tư duy để phát triển kỹ năng PTKT một cách hiệu quả nhất. 


Indicators Examples 


A mi... 


© Margin ATM 





2. Chỉ báo kỹ thuột Bollinger Band vò RSI 


t.me/margin_atm 


PTKT hoat dóng nhu thë nào? 


Trái ngược với cách tiếp cận của FA là các yếu tö định tính xung quanh đồng coin/tài 
sản/mã cổ phiếu. Người có tư duy định lượng dùng TA để phân tích. Tuy nhiên tiền đề 
trung tâm của TA và FA đều hướng đến việc phan tích “giá”. 

Chung quy lại, mọi dữ liệu về giá đều đã được phan ánh trên biểu đồ (chart). Vì vay sử dụng 
những công cụ trên chart để dự đoán xu hướng giá trong tương lai CHÍNH LÀ cách mà 
PTKT hoạt động. 


PTKT nằm ở đâu trong trading? 


Xét cho cùng, mục tiêu đằng sau phân tích kỹ thuật là xác định các cơ hội giao dịch và tận 
dụng chúng bằng cách sử dụng cách tiếp cận dựa trên quy tắc về quản lý vốn. 


Vi du: Ban sử dung PTKT va dự doan Bitcoin có thể tăng 2% trong ngay, va dự doan vàng giảm 
02% Va ac sual xay 110651 Dola PKT 


Còn tán dung chúng va cách tiếp cán thì sao? Bạn có thể bỏ 2 đồng dé mua BTC, va 2 đồng de 
SHORT (bán khống) kèm don bay với Vang. 


Ví dụ trên cho bạn góc nhìn dễ hiểu nhất để định hình PTKT nằm ở đâu trong trading. Để 
kiếm được tiền thì ban cần rất nhiều kỹ năng khác nữa, về kỷ luật, quản lý rủi ro,... 


Các trường phái PTKT 


Có 2 trường phái PTKT chính đó là: 

+ Price Action: Quan sát hành động giá xuất hiện trong quá khứ, và áp dụng vào hiện 
tại. Với nền tảng là lý thuyết DOW, sử dụng rất ít indicator, ... 

+ Indicator: Sử dụng những công cụ thống kê trên biểu đồ (chart) để đưa ra dự đoán. 


Hai trường phái này đều có những ưu nhược điểm riêng. Về độ trễ, khả năng tự động hóa 
khi sử dụng công cụ (tradingviews....), mức độ phức tap.... Tuy nhiên ban chất 2 trường phái 
này không quá khác biệt. 


Price formations or candlestick patterns 


consist of past Price movements. 


Indicator take past price movements and 
turn them into visual information - it's just 


a different manifestation of price 


GH) Margin ATM 





t.me/margin_atm 


Bắt đầu với việc hoc nến nhật và các nguyên tác PTKT cơ bản trong cuốn ebook này. Tôi tin 
chắc rằng bạn sẽ có câu trả lời về trường phái PTKT của bản thân. 


Cách tốt nhất để học PTKT 


Bước đầu tiên của học PTKT là nắm được khái niệm cốt lõi của - Nën - hỗ trợ, kháng cu - Indi- 
cator (chỉ báo). Đây sẽ là bước nền tảng mà bạn sẽ học trong cuốn ebook này. Phải có đủ kiến 
thức vững chắc, thì giao dịch mới thắng lợi được. 


Vận dụng những kiến thức đã học để backtesting trên giấy, kiểm tra tỉ lệ chính xác của từng 
indicator bạn đã học. Với công nghệ ngày này, rất nhiều công cụ để bạn kiểm tra tỉ lệ thành 
công của một chiến lược. Và bạn cũng có thể thực hành trade bằng tài khoản Demo. 

VD: sàn CFD Bingbon, bạn có thể trade demo từ crypto, index, forex, commodities. 


Cuối cùng là tìm cho bản thân một chiến lược phù hợp nhất với cách giao dịch của bạn. Tùy 
thuộc vào mảng tài chính mà bạn giao dịch, đòn bẩy sử dụng, vốn tham gia. Kết hợp chỉ báo 
A với chỉ báo B, kèm theo các điều kiện C, D cho bạn một setup với tỉ lệ thắng trên 6O% là bạn 
đã thành công rồi đó. 


Mindset (tư duy) là một yếu tố cực kỳ quan trọng của người học phân tích kỹ thuật. 
Nếu bạn ở trong ngành này đủ lâu, bạn sẽ thấy những người càng giỏi về TA, họ càng bảo 


thủ. Họ bảo thủ với quan điểm của riêng họ. Và thậm chí chỉ sử dụng những indicator cho ra 
tín hiệu cùng với quan điểm của họ. Hoàn toàn bác bỏ những tín hiệu đi ngược lại. 


t.me/margin_atm ca 
































Margin ATM 


2. Nến Nhật 
Nến Nhật là gì? 


Biểu đồ nến, hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart) mà chúng ta vẫn dùng ngày 
nay bắt nguồn từ Nhật Bản. Nến là công cụ được sử dụng từ xa xưa do người Nhật dùng để 
giao dịch gạo. Steve Nison là người đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc chung với những 
công ty môi giới ở Nhật. Và từ đó biểu đồ nến Nhật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài 
chính. 


Candlestick Chart Examples 





2.1 Biểu dönennhätcoban. 


Hiểu rõ các chỉ số của nến và các mô hình giúp trader đưa ra dự báo chính xác hơn. Lựa 
chọn điểm vào - entry tốt hơn -> giảm thiểu thua lỗ cũng như nâng cao tỷ lệ lợi nhuận. 


Ở phần dưới, mình sẽ trình bày cách đọc và áp dụng các mô hình nến Nhật cơ bản nhất 
cần nắm được. 


Cách doc Nën Nhật như thé nào? 

Nën nhật có 2 thành phan chính đó là Thân nến và Rau (Bóng) nến. Nếu giá mở cửa 
thấp hơn giá đóng cửa/giá hiện tại thì nến sẽ có màu xanh -> biểu thi giá tăng. Ngược 
lại nếu giá giảm xuống dưới giá mở cửa -> nến đỏ. 


t.me/margin_atm 


#1: CÁCH DOC NEN NHAT 


Giá cao nhat —> +— Gia cao nhát 


Giá dóng cua — «— Giá mở cửa 


Giá mở cửa ——» «— Giá đóng cửa 


Giá thấp nhất — «— Giá thấp nhất 


NẾN TĂNG MÀU XANH NEN GIAM MAU DO 


o8 COIN98 


DÁNG KY TAI KHOÁN m | 
HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





Cac Mô Hinh Nën Nhật Thường Gap: 
Dưới day minh sẽ tong hợp 14 mô hình cơ bản của nến Nhật mà anh em can biết. Day là các 
mẫu hình cơ bản nhất cần nắm được. Team mình đã cố gắng thiết kế hình 1 cách trực quan 


và dễ hiểu nhất. 


Đây là kiến thức khá khô khan, hy vọng các bạn có thể vượt qua nó. Vì đây là kiến thức nền 
tảng của PTKT. 


Hãy cố gắng ghi nhớ hình dạng nến và hành động giá xảy ra sau khi cây nến đó xuất hiện 
(đảo chiều/phản ứng manh). 


t.me/margin_atm 


Nen thän dài: 
#2: NEN THAN DAI 


Nen than dai la nén co gia Mo cua va Dong cua TANG MANH GIAM MANH 


chênh lệch nhau lón 


Close —> «— Open 


Thường là giai đoạn đầu xác lập xu hướng Xuốt hiện: 7 
° ° - Thuóng lá giai doan dáu 
. xác láp xu huóng hoác 
pump, dump sau sideway. ST ala 
- Chi ra súc manh thät 
su cúa xu huóng 


Kết hop với volume, chúng ta có thể xác định 
Open —> 


được sức manh thật sự của xu hướng. Tuy nhiên 
vẫn có trường hợp đây là dấu hiệu giả để KILL m Palate re 
MARGIN. 
een | EINE 

SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 


#3: NEN MARUBOZU 


TANG MANH GIAM MANH 

High Close Open High 
Nén Marubozu Marubozu: chi ra möt 
. IA = x 2 Ae R cách manh mé nhát 
- Con gọi là nên cường lực, là dang nên than sức manh cúa xu 


huóng táng hoác giám 


dài nhưng không có râu. Chi ra xu Rena ee 
—— q ddy. na q 
tăng/giảm manh và không có sự do dự cua ai, ưa "án. 
Marubozu Long Period 
t [a d e r Bearish Brarth 


- Xuất hiện dấu hiệu đảo chiều đỉnh hoặc đáy 


DANG KY TAI KHOAN 85) COIN98 


HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX 


SnapEx 





More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 


Ðinh xoay 
#4: ÐINH XOAY 


- Đỉnh xoay là sự lưỡng lu giáng co tâm lý 
giữa mua và bán. 
- Nén xoay đóng vai trò cảnh báo sau 1 xu 


- Ðinh xoay là su luðng e ` 5 u R = „ N 

giang ee fai goa hướng, nam ð vung dinh hoặc đáy tùy theo 
Ah oo diễn biến xu hướng trước đó. Báo hiệu áp lực 
theo diën tiën xu huóng 


trước đó. mua/bán đã mat dan sức manh. Tuy nhiên 
Spinning TOP Spinning TOP hiện nay nó cũng là nën kill margin của các 


Green Red 


sàn phái sinh. 


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 98] COIN98 


HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





t.me/margin_atm 


DOJI đóng mở tại 1 mức giá (1) 

- Là một nến đơn có giá mở cửa và đóng 
cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau. Nén doji 
báo hiệu sự do dự của thị trường. Nën doji 
được xem là một tín hiệu đảo chiều quan 
trọng tại đỉnh xu hướng tăng và đáy xu 
hướng giảm. 

- DOJI có nhiều dạng 


DOJI đóng mở tại 1 mức giá (2) 

- Đối với các trader đang thực hiện giao 
dịch và giá đang di đúng xu hướng sau đó 
xuất hiện mô hình nến Doji, trader có thể cân 
nhắc thoát 1 phần lệnh giao dịch và đặt dừng 
lỗ chặt chẽ hơn, vì có khả năng thị trường 
đang dan mat đi động lực của minh. Mô hình 
nến Doji không phải lúc nào cũng cảnh báo 
sự đảo chiều của thị trường, nhưng nó thể 
hiện sự chững lại của xu hướng. 


#7: ÐINH ÐÁY - SAO HÓM - SAO MAI 


NGOI SAO VAI GIOT MUA 
H Á öt cáy nen dai xuát hién x1 z 
GIAM GIA bên trên hoác bên duói TANG GIA 
Diem trust] môt cây nën ngán gita 
⁄ cáy nën dài và cáy nën 
ngán có khoáng cách, 
dau hiéu nay thuóng lá 
dau hiéu dao chiéu. 


Khoang 
cach gia 


Raindrop | 


Diem trudt 


DÄNG KY TAI KHOÁN 
HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX & COINY8 
SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





t.me/margin_atm 


#5: DOJI- DÓNG MÓ TAI 1 MÚC GIÁ 


aan DON _ 
DOJI CHAN DÀI CHUÔN CHUÔN 


Nến xuät hiện trong xu 
huóng tang cho dáu hiéu 
con tang manh, xuat 

hiên dang trong xu huéng 
giám cho dáu hiéu dado 
chiéu tàng, túc là xu 
huóng giá dang di 
chuyén lén trén. 


Long-Legged DragonOy 
Indecision Bullish 


DÄNG KY TÄI KHOÄN 
HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX [98 | COIN98 
SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 


#6: DOJI- ÐÓNG MÓ TAI 1 MÚC GIÁ 


Däy là däu hiéu tiép tuc 
xu huóng giám hodc lá 
dau hiéu dao chiéu giam 
ð vung dinh. 


Grasestone 
Bearish 


ĐĂNG KY TÀI KHOẢN 28 COIN98 


HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





Đỉnh đáy - Sao hôm - Sao mai 

- Mô hình gồm 3 nến, 1 nến ngắn nằm 
giữa 2 nến dài như hình bên dưới. Cây nến ở 
giữa có thể là 1 doji. 

- Sao hôm - sao mai xuất hiện sau khi mặt 
trời lặn. Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều 
mạnh của xu hướng. Có thể vào lệnh với entry 
nằm giữa nến thứ 3 của mô hình này và 
stoploss là đỉnh nến thứ 2. 


Búa tao dáy 


- Là mô hinh nến xanh có thân nhỏ, râu nến dài xuất hiện trong xu hướng giảm. 


- Về mặt tâm lý thị trường, búa tạo đáy cho thấy sự từ chối đạt các ngưỡng giá thấp 
hơn, là dấu hiệu thể hiện áp lực bán đã kết thúc và bắt đầu đảo ngược xu thế để giá 


TÄNG trở lại. 


- Tuy nhiên mô hình này hiện tại dễ bị kiểm soát bởi cá mập, không nên vào lệnh sau khi 


xuất hiện búa tạo đáy, mà nên quan sát thêm nến kế tiếp để chắc chắn hơn. 


#8: BÚA TAO ÐÁY 


BÚA TÁNG BÚA TÁNG 
CÁN XUÔI CÁN NGUOC 


Mót cáy nén táng xuát 

hiên sau 1 loot giám gia, | | 
búa thuöng lá däu hiéu | 
ddo chiéu táng 

Bua can xuói tot hon bua 

can ngucc. 


Inverted Hammer 


DANG KY TAI KHOAN 
HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 


#9: BUA TAO DINH 


NGUÓI TREO CÓ BUA TAO DINH 


Dang bua nay xuát hién 
cuöi xu huöng tang 

Cán bua càng dai, hiéu 
luc càng cao 


: 


Hanging Man Shooting Star 
Green Bearish 


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 
HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX 98 | COIN98 
SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





Bua tao dinh 

- Tương tự nhu bua tạo đáy, nhưng búa tạo đỉnh xuất hiện trong xu hướng tăng. 

- Do Hammer phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của chúng trên biểu đồ giá nên các trader 
thường kết hợp hammer với 1 số indicator khác để tìm ra điểm chốt lời phù hợp như công cụ 
Fibonacci, hay điểm xoay Pivot hoặc các công cụ kháng cự, hỗ trợ. 


t.me/margin_atm 


Ðinh dáy - Sao Doji 

- Mô hình này gần giống với #7 với nën ở giữa là doji. Tuy nhiên tâm lý thị trường giai doan 
này diễn ra nhanh hơn. 

- Nếu Doji xuất hiện sau một chuỗi các nến tăng, mà các nến tăng đó ngắn dần thì điều 
đó ngụ ý bên mua đang cạn kiệt thật sự. Dấu hiệu này cho thấy độ tin tưởng giá đảo chiều 
sé cao hơn. 


#10: SAO DOJI ÐINH DAY 


SAO DOJI DAY SAO DOJI BINH 


Mót cây nën dài xuát 
hiên bên trên hoac bën 
dudi môt cây nén ngán 
giữa cây nến dài và cây 
nén ngån có khoadng các 
dáu hiéu này thuðng la 
dáu hiéu ddo chiéu. 


Morting Doji Star Eveting Doji Star 
Bullish Bearish 


DÄNG KÝ TAI KHOÁN 
HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX 88. COIN98 
SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





Bao trùm Tăng - Giåm 

- Mô hình với 2 cây nến ngược chiều, cây nến sau dài hơn, trùm kín nến trước. 
Báo hiệu xu hướng đảo chiều mạnh mẽ của thị trường. Đây là mô hình ưa thích của trader, 
có thể vào lệnh trong khoảng 1⁄2 nến bao trum. Stoploss là điểm râu của nến bao trùm. 


#11: BAO TRUM TÄNG - GIÁM 


BAO TRÙM BAO TRUM 
TÄNG GIÁ GIẢM GIÁ 


| | Thôn cây nến sau trùm 
kin than cay nen truöc 
do, dau hiéu nay xuát 
hiên ð cuói cùng cua 1 xu 
huGng, day la dáu hiéu 
dao chiéu manh mé cua 
thi truðng. 


Engutlting E iti 
Bullish nn 


DANG KY TAI KHOÁN 98) COIN98 


HTTPS://COIN98.NET/GO/SNAPEX 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





t.me/margin_atm 


Harami Täng - Giåm 

- Đây là dạng đảo ngược của mô hình #11 với nến trước bao trùm nến sau. 

- Báo hiệu đảo chiều với mức độ vừa phải, đủ để long/short an toàn. Nến sau càng dài, khả 
năng đảo chiều càng lớn. Nếu nến thứ 2 quá ngắn, có thé sẽ sideway trước khi xu hướng đảo 
chiều xuất hiện. 

- Như có nói, mô hình nến Harami không được xem là mô hình đảo chiều mạnh mẽ, nên 
trước khi giao dịch với mô hình này bạn cần quan sát nến để xem có các nến từ chối tăng 
không, như giá có thể đã chạm kháng cự chạm các đường EMA chẳng hạn. 


DẠNG HARAMI DẠNG HARAMI 
GIÁM GIÁ TÄNG GIÁ 


Day la môt dang ddo | 
nguoc cua bao trum. 

Thân cây nen sau mang 

y nghía nguoc lai nhung 

nám trong bién dó dóng 

mad cua cây truóc dó. Day 
cúng lá 1 dang chi thi 

cua dao chiéu tang giam 


Bearish Bullish 


ÐANG KÝ TÀI KHOÁN 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





Harami Cross Tăng - Giåm 

- Mô hình Harami với nến thứ 2 là doji. Harami không phải mô hình đảo chiều manh, song 
harami cross lại là tín hiệu manh. 

- Mô hình Harami Cross giảm giá thường hiệu quả hơn mô hình tăng giá. Entry vào lệnh 
nên quyết định sau khi nến tiếp theo hình thành. 


DẠNG HARAMI DẠNG HARAMI 
DOJI GIÁM GIÁ DOJI TÁNG GIÁ 


Day la môt dang dao 
chiéu táng giám tuong 
tu Harami táng giám 


Bearish Bullish 


DANG KY TAI KHOÁN 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





t.me/margin_atm 





Tăng giảm qua đường trung tâm 

- Con gọi là đường xuyên táng/giám. 
Tương tự như harami với nến thứ 2 dài ít 
nhất bằng 1⁄2 nến trước đó. 

- Đường xuyên tăng (Bearish Piercing 
Line) là một mẫu hình đảo chiều xảy ra tại 
đáy của một xu hướng hoặc một vùng giá 
đi ngang. 

- Dark Cloud Cover: giống như các Mô 
hình nến harami và Mô hình nến Bullish 
Piercing, mô hình này thường mang lại tỷ 
lệ rủi ro thấp trong giao dịch. Ngoài ra, 
Dark Cloud Cover xuất hiện khá thường 
xuyên, cung cap cho các nha đầu tu có 
thêm nhiều các cơ hội để giao dịch hơn, tỷ 
lệ rủi ro thấp hơn. 


TIEP TUC GIÄM TIEP TUC TÄNG 


Dáu hiéu tiép tuc xu 
huGng tang giám dudc 
xác láp tù truóc do. Xuát 
hiên gifa xu huóng 


ÐANG KÝ TÀI KHOÀN 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





t.me/margin_atm 


TANG QUA DUONG DAM MAY DEN 
XUYEN PHA BAO PHU 


Dau hiéu dao chifu 
tuong tu nhu bao trum 
tdng, giám, quan trong 
nhát la cây nén mdi phdi 
trum duoc 1/2 than cay 
trudc do. 


Bullish Seal 


DÄNG KÝ TÀI KHOÀN 


SnapEx 


More detail: https://coin98.net/?s=SnapEx 





Ba cây nên 

- Mô hình với 3 cây nến cùng màu. Thể 
hiện rõ ràng sự đảo chiều của thị trường. 
Tuy nhiên kết hợp với volume và các yếu tố 
khác, chúng ta mới có thể quyết định vào 
lệnh. 








BÚA TÁNG BÚA TÁNG 
CÁN NGUOC CÁN XUÓI 


NGUOI TREO CÔ 


BÚA TAO ĐỈNH | | F 





Margin ATM 

nautiltin ER RA, Å https://marginatm.com/ 

Bullish ‘Baars (+) margin_atm 
MarginATM 





t.me/margin_atm 














Margin ATM 




















3. Kỹ Thuật Cơ Bản 

Hỗ trợ và kháng cự (support/resistance) 

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất trong giao 
dịch. Nhưng dường như mọi người lại có ý tưởng riêng của mình về việc xác định hỗ trợ 


và kháng cự. 


Vì vậy, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem hỗ trợ kháng cự là gì? $ N 









Mm 


AO YA LIS 


nf mM Í | |; 


——Y— K e `` 


















Ø 
¿O 


t.me/margin_atm 


Vùng giá hỗ trợ 


Vùng giá hỗ trợ là mức giá mà áp lực mua chiếm ưu thế so với áp lực bán, có thể coi là vùng 
giá phù hợp để mở vị trí mua. Phần lớn các trader ưa thích vai trò là người mua hơn là người 
bán, khi giá tiệm cận vùng giá hỗ trợ. 





Vùng giá hó trợ 


khối lượng giao dịch vượt trội 


| | AA hl lili. i AUTI Po i | ATA 
Copyright © marginatm.com 
Vung giá kháng cu 
Vùng giá kháng cự là mức giá mà áp luc bán ở đó chiếm uu thế so với áp lực mua, có 


thể coi là vùng giá phù hợp để mở vị trí bán. Phần lớn các trader sẽ mở vị trí bán khi giá 
tiệm cận vùng giá kháng cự. 


E J 


a [it 
Vüng gid Khang cu Vùng giá vùng hỗ trợ 
iU Yi f 


| |. 
TƯ “I 
™ ilies J L na Skalt A a. a a 


Copyright € Hood tT 





la i 1 


Mã! 


Tính chất quan trọng của hỗ trợ, kháng cự 


Hỗ trợ và kháng cự có tính chất quan trọng, anh em nắm bắt rõ chúng thì tăng khả 
năng giao dich thành công lên rất nhiều. 





Chart dưới đây là một ví dụ cho việc vùng giá kháng cự chuyển thành vùng giá hỗ trợ 
khi bị vượt qua một cách dứt khoát. 


t.me/margin_atm 16 








.- ' 


a I" 
Vũng giá Kháng cu Vùng giá vùng hỗ trợ 
al 4 |; Í 





lá N Pra tel ts F | |. 


I hl LAD ji p í baði halal, | hl IA} i] a 


Copyright € Ir 


Anh em có thể thấy giá vượt qua vùng kháng cự bằng 1 cây nến gần như không có bóng 
nến chứng tỏ phe bán chiến thắng hoàn toàn. Sau đó giá Test lại vùng giá đã vượt qua 
nhung không thủng mà tạo thành mô hình 2 nến nhấn chìm (một trong những mô 
hình nến mạnh mẽ nhất của nến nhật) và sau đó là một cú tăng giá mạnh mẽ. 


Một ví dụ khác cho việc vùng giá hỗ trợ chuyển thành vùng giá kháng cự. 





T vùng giá hỗ trợ | || I 


hurð 


Copyright @ marginatm.com 


Giá xuyên qua vùng giá kháng cự mót cách dứt khoát. 

Sau khi giá xuyên qua, trong thời gian ngắn rồi Test lại vung giá đã vượt qua một lần 
nữa nhưng không vượt qua được và quay đầu giảm tiếp. Giờ đây vùng giá kháng hỗ trợ 
xu hướng tăng trước đó của giá đã trở thành vùng giá kháng cự can đà tăng của giá. 


Đường xu hướng (Trendline) 


Đường xu hướng (trendline) là đường thẳng thể hiện hướng di của giá theo một chiều 
nhất định. 


Xu hướng tăng thì giá có xu thế tăng (di lên). 


Xu hướng giảm thì giá có xu thế giảm (đi xuống). 


t.me/margin_atm 





Kiley da xuất ban tren gv iew. com, ang Tí 13, 202 
BINANCE:BTOUSDT, 1ù 6690.85 Y -212.394 3.09%) D: 3 H 





oe O TE R HALL D 
Thang 11 ¿2u 


da Trarinpiiew 


Copyright © marginatm.com 


Giá được định hình từ lượng cung cầu trên thị trường của nhà đầu tư (gọi chung là bên 
mua và bên bán). 


Suy ra yếu tố cội nguồn hình thành nên 1 Xu hướng chính là lượng cung cầu của nhà 
đầu tư trên thị trường. Lượng cung cầu trên thị trường luôn thay đổi, nên Xu hướng của 
thị trường cũng vì vậy mà thay đổi theo. 


Xu hướng tăng (giá lên) khi mà lực cầu manh hơn lực cung (bên mua nhiều hơn bên 
bán). 

XU hướng giảm (giá xuống) khi mà lực cung manh hơn lực cầu (bên bán nhiều hơn bên 
mua). 

Xu hướng trên thị trường có thể manh lên, có thể yếu đi hay Xu hướng có thể bị phá vỡ 
đảo chiều hình thành 1 Xu hướng mới. 


Trendline có 3 xu hướng: 
+ Tang 
+ Giam 
+ Không xu hướng (sideway) 


Dé xác định xu hướng trendline bạn có thể dùng Price Action hoặc các công cu có sẵn 
trên tradingviews như DMI, MACD. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng. Và đây là 
yếu tố tiên quyết để xác định tín hiệu Mua/Bán 


Đọc thêm vé Trendline: httos//marginatm.com/cach-xac-dinh-xu-huong/ 


t.me/margin_atm 
































Margin ATM 


4. Indicators 
Indicator là gi? 


Indicators hay các chỉ báo là các công cụ giúp trader có thể phân tích và đưa ra quyết 
định trading của họ Anh em có thể dùng độc lập hoặc kết hợp các Indicators lại với 
nhau. Trong phần dưới, mình sẽ trình bày chi tiết về các Indicators cơ bản nhất cần biết 
trong PTKT & cách sử dụng chúng. 


Hiểu rõ về mục đích của indicator sẽ cho bạn có cái nhìn khách quan hơn, indicator 
không tốt hơn hay tệ hơn so với price action khi bạn biết chúng không khác biệt nhau. 


Trong khuôn khổ cuốn ebook này, bạn sẽ học 3 indicator cơ bản nhất dó là đường MA, 
RSI và MACD. 


2.1 Đường trung bình động MA 
Moving Average (MA) 
Ðinh nghia 


+ MA là một Indicator dung để làm mượt giá của đồ thị giá, đơn giản hóa hoạt động 
của giá theo thời gian. Hai loại MA được sử dụng phổ biến và rộng rãi là SMA và EMA. 

+ SMA là đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average) 

+ EMA là đường trung bình ham mũ (Exponential Moving Average). 


Ý nghĩa của SMA và EMA 


Về mặt công thức tính toán: 

+ SMA là đường trung bình cộng của của n chu kỳ cây nến trước đó, với n là chu kỳ 
unh toan Cac duong SMA thuong dung la SIMA IZ, 56 20, 50,89, 100 200: 

+ EMA là đường trung bình động hàm mũ của n chu kỳ các cây nến trước đó, với n 
là chu kỳ tính toán. Hiểu đơn giản thì nếu đường SMA đặt trọng tâm bằng nhau cho tất 
cả các cây nến trong n chu kỳ (cứ cộng lại chia n là xong) thì EMA đặt trọng tâm ở những 
cây nến gần hiện tại hơn (có trọng số lớn hơn). Các đường EMA thường được dùng là 12, 
360,21 SO), 89 2090 


Cac ứng dụng cua SMA 

SMA là một Indicator đơn giản nhung vô cùng hữu hiệu. Một số Ung dung cua SMA như 
sau: 

Xác định Trend 

Người ta thường sử dụng đường SMA200 để xác định xu hướng dài hạn trên khung 
Daily. 

Ví du T: 

Anh em quan sát Chart daily BTC/USDT 


t.me/margin_atm 










Bitcoin /TótherUS 1D - BINANCE 07315. 60.67 L7288.00 C7325.08 +8.94 (+0.12%) 
vw Khôi lượng 20 6. sử 39.395K 


T R I bay cldse ap! N, \ H «a, a 


| | £ZUU.UU 
6800.00 
H : 6400.00 
! 6000.00 
' 5600.00 
5200.00 
4800.00 


| 


4400.00 





ih rl H rt ¬ 
hen, X "iu 3600.00 


i, Men 


3200.00 





2800.00 





DO IRSE © > 


Thäng 9 Thäng 10 Tháng 11 Tháng Mười hai 2019 Tháng Hai Tháng 3 Tháng 4 Tháng Năm Tháng 6 Tháng ` to; 


1 Ngày 5Ngày 1Tháng 3Thäng 6thang YTD 1Nám 5Năm Tätcä Den... 16:45:11 (UTC+7) % log tự động 


Phân tích ví dụ: 

- Ó bên phía bên trái biểu đồ giá nằm dưới đường SMA200, anh em có thé xem xét 
nó là chưa có dấu hiệu tăng giá trong dài hạn khi đường giá nằm dưới MA200. 

- Đường giá nằm trên MA200 thì anh em có thể xem xét đó là một yếu tó tăng giá 
trong dài hạn. 

- Một nhược điểm của đường SMA là nó cho tín hiệu trễ. Điều này vẫn đúng với các 
Indicator mà có dùng SMA trong thành phần cấu tạo của nó như MACD. 

- Anh em chú ý là giá có xu hướng tăng lên từ trước đó cả trăm nến rồi mà sau đó giá 
mới cắt lên MA200. Nhưng cũng vì vậy má mà các tín hiệu của của SMA đưa ra khá là đáng 
tin cay. 


Dé xác định trend dài hạn thì anh em có thể dùng SMA200, còn trend ngắn hạn thì anh 
em có thể dùng SMA2O hoặc cặp SMA 10 - 20, SMA 12 - 36, nói chung là rất nhiều cách 
khác nhau để xác định trend ngắn hạn với các đường MA. 


Hỗ trợ và kháng cự động 


Ngoài việc dùng để xác định Trend dài hạn, ngắn hạn ra thì SMA thường được dùng để 
xác định trend, cả ngắn hạn và trung han. 


AO IU 2”. 
Anh em tiếp tục quan sát Chart daily BTC/USDT 


t.me/margin_atm 





Bitcoi { TetherUS 1D - BINANCE 07315.36 H7360.67 L7288.00 C7313.10 -3.04 (-0.04%) 11500.00 
v ` Khôi lượng 20 6.975K 39.407K 


f 0 close 9293.11 11000.00 
| 


Ð 10500.00 








10000.00 





9500.00 





9000.00 


VÀ 


8500.00 













8000.00 


“Y, 





7500.00 


7000.00 


ny e EE Ml h aS een SR HER 


| In ay j 
Mtl 





lý Í then TU MAI hatten 6528.09 
H : ls 











ha na iw Ị 


6000.00 
5500.00 


(BEST ¬ 


| 
Pi IO EN øs ral: 


Tháng 3 Tháng 4 Tháng Nám Tháng 6 Tháng 7 Tháng Tám Tháng 9 Tháng 10 to; 


1 Ngày 5Ngày 1Thäng 3Tháng 6tháng YTD 1Nám 5Năm Tất cả Den... 17:02:39 (UTC+7) % log tự động 


Phân tích vi du: 


- Anh em có thể thấy la sau khi giá giằng co vài nến thì giá dä Break Out qua khỏi 
đường SMA200 bằng một nến giảm manh có biên độ lớn. Trước đó giá nằm trên đường 
SMA nên chúng ta có thé xem đường SMA200 là một hỗ trợ động cho giá. Khi giá da 
Break một cách dứt khoát qua đường SMA, thì SMA từ đường hỗ trợ động sẽ biến thành 
đường kháng cự động. 

- Sau đó giá test lại SMA2OO ở những chỗ màu vàng bằng cách kết hợp các công cụ 
khác anh em có tìm thấy các tín hiệu giao dịch ở những chỗ nhạy cảm này. 


Swing Trade với SMA50 va SMA200 





Cách trade dai han với các đường SMA là lợi dụng sự giao cắt của SMA50 và SMA200. 
Ví dụ: 


Anh em quan sát Chart daily BTC/USDT 












Bitcoin / TetherUS 1D BINANCE 07315.36 H7360 67 L7288 00 C7320.79 +4 65 (+0.06%) 13000.00 
v ` Khối lượng 20 7 216K 39 419 
MA 50 close 7552 49 12000.00 
MA 200 close 9293 15 
11000.00 
10000.00 





9000.00 


p nn 










6000.00 
5000.00 


kh 4000.00 
e 

| tin PP 72 2 ere 

3000.00 


2000.00 


titi Haig | ee er Dein Ari ER e E TIA. > 


2019 Thäng Hai Tháng 3 Thäng 4 Thäng Näm Thäng 6 Thäng 7 Tháng Tám Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng N 0; 


1Ngáy 5Ngày 1Tháng 3Tháng 6tháng YTD 1Nám 5Năm Tátcå Ben... 17:26:02 (UTC+7) % log tự động 


t.me/margin_atm 





Phân tích vi du: 

- SMASO cắt lên SMA200 là dấu hiệu anh em nên cân nhắc nên mua vào. 

- SMAS5O cắt xuống SMA200 là một dấu hiệu anh em nên cân nhac bán ra. 

- Để lý giải điều này thì anh em có có thể hiểu đơn giản như thế này: xu hướng giá 
trung bình cua BTC trong trung han (SMASO - 50 ngày) đã vượt qua xu hướng giá trung 
bình của BTC trong dài hạn (SMA2OO - 200 ngày) thì đây là một dấu hiệu nên mua vào. 


Lưu ý: 

+ Cách giao dịch này anh em nên dùng ở khung Daily vì mỗi nến ở khung Daily 
tượng trưng cho một ngày rồi. Giá ở những khung nhỏ hơn rất dễ bị thao túng bởi cá 
mập và làm cho phương pháp này không còn hiệu quả nữa. 

+ Như anh em có thể thấy ở hình trên nếu giao dich theo tín hiệu giao cắt SMA50 
và SMA200 thì anh em có thể có lợi nhuận được gần 100% trong vòng vài tháng, nếu so 
sánh với các thị trường như chứng khoán Việt Nam thì con số này là một con số cực kỳ 
khủng, anh em phải cày rất nhiều chứ không chỉ có được trong một giao dich. 


Các ứng dụng của EMA 
Cơ bản những thứ anh em có thể làm SMA thì anh em cũng có thể làm được với EMA. 


Như mình nói phía đầu bài viết EMA phản ứng nhanh hơn SMA nên EMA sẽ phu hợp với 
những khung thời gian ngắn hạn. 


Xác định Trend và hỗ trợ và kháng cự động 


Ví du T: 
Anh em chú ý Chart daily của BTC/USDT 


Cosmos / Bitcoin - 240 BINANCE 00.0006013 H0.0006033 L0.0005991 C0.0006033 +0.0000020 (+0.33%) 
v ` Khối lượng 20 18.19K 136.512K 

EMA 12 close 0.0006112 

EMA 36 close 0.0006084 


r 0.0006600 







r 0.0006500 
r 0.0006400 
r 0.0006300 


H 0.0006200 


r 0.0006100 
0.0006033 





r 0.0005900 





r 0.0005800 
r 0.0005700 
+ 0.0005600 
r 0.0005500 
r 0.0005400 
r 0.0005300 
r 0.0005200 


| | ` te: | + _— } 0.0005100 
15:00 16 18 20 15:00 23 25 27 15:00 30 2020 








1Ngáy 5Ngày 1 Tháng 3Tháng 6thang YTD 1Nám 5Năm Tất cả Đến... 20:21:27 (UTC+7) % log tự động 


- Anh em chú ý trên Chart, Line mau đen là EMAI2 va Line màu cam là EMA4G. 
- Vùng được tạo bởi EMAI2 và EMA36 đóng vai trò là hỗ trợ - kháng cự động của giá 
trong Chart. 


t.me/margin_atm 


- Giá mà nằm trên vùng đó thi giá có xu hướng tăng, giá nằm dưới vùng đó thì nó giá 
có xu hướng giảm. Vùng giá thu hẹp lại hay hiện tượng EMAI2 và EMA36 thu hẹp lại 
nghĩa là có thể có hiện tượng đảo chiều xảy ra. 


Cosmos / Bitcoin 240 BINANCE © seo L C 
z- = 0.0006500 
v Khôi lượng 20 


EMA 12 close a [ivi 0.0006400 
EMA 36 close J4 
| 0.0006300 
- N 
i NS 0.0006200 
l 0.0006100 


jr lì "g! 0-0005900 
0.0005800 
0.0005700 
0.0005600 
0.0005500 


0.0005400 


0.0005300 


15:00 16 18 20 15:00 23 25 27 15:00 30 2020 ¿0 


1Ngáy 5Ngày 1Thang 3Thäng 6tháng YTD 1Nám 5Năm Tất cả Dén... 20:42:33 (UTC+7) % log twdöng 


Ở những vùng hẹp thế này anh em có thể kết hợp thêm các Indicator khác để tìm tín hiệu giao 
dịch. 


Như trên hình, sau 2 cây nên giảm manh và tiếp xúc với vùng được tạo bởi EMAI2 và EMA36, cây 
nến trước đó còn không có bóng nến chứng tỏ lực mua lên gần như không có. Ở cây nến tiếp theo 
giá có râu nến chọc thủng ho trợ động tạo bởi EMAI2 và EMA36 và đóng cửa ở trong đó. 


Nếu anh em theo trường phái Price Action thì anh em có thể thấy đây là một Setup Pin Bar tăng 
giá xảy ra ở vùng hỗ trợ. Anh em có thể vào một lệnh buy market luôn với Stop Loss là dưới cây Pin 
Bar một chút. 


Tổng Kết đường trung bình MA 


MA là một Indicator dùng để làm mượt giá của đồ thị giá, đơn giản hóa hoạt động của giá theo thời 
gian. Hai loại MA được sử dụng phổ biến và rộng rãi là SMA và EMA. 


SMA mượt hơn và cho tín hiệu trễ hơn nên thường được dùng ở những khung dai hạn nhu 
SMA200 để xác định xu hướng dài hạn ở khung Daily, SMA50 để xác định xu hướng trung han và 
SMAZO. 


Ngucc với SMA thi EMA nhạy hơn với giá và thường cho tín hiệu sớm hon nên thường được dung 
ở những khung thời gian nhỏ hơn như H4, H1 thậm chí có một só Trading System còn dùng EMA 
để trade khung 5 phút. 


Tùy vào biểu đồ và khung thời gian anh em Trade, anh em nên Test dé tìm ra các đường MA phù 
hợp nhất. 


t.me/margin_atm 


2.2 RSI 


RSI (Relative Strength Index) 

RSI là một trong những công cu chỉ báo đơn giản và được sử dung phổ biến với nhiều 
anh em trader. Anh em có thé dung RSI dé đưa ra quyết định giao dịch hoặc kết hợp nö 
với các công cụ khác nhu MACD, BB, MA.... Trong phần này, mình sẽ giới thiệu & hướng 
dẫn cách sử dụng RSI một cách đơn giản. 


Định nghĩa 


RSI có tên tiếng việt là chỉ báo sức mạnh tương Gối. 

RSI là một loại chỉ báo dao động (oscillator) được phát triển bởi tiến sĩ J. Welles Wilders. 
RSI được giới thiệu trong quyển sách của ông năm 1978 - “New Concepts In Technical 
Trading Systems”. 





Cöng thuc 
Về mặt công thức tính toán thì RSI được tính bang: 
RSI = 1OO/(I+RS) 


Trong đó RS là tỷ số giữa giá trị trung bình của x chu kỳ có giá đóng cửa tăng chia cho 
x chu kỳ có giá đóng cửa giảm. 


Ý nghĩa 

Theo công thức trên RSI sẽ dao động từ O - 100. 

Nếu RSI (14) = 20 thì chúng ta có thể suy ra RS = 4, dựa vào công thức ở trên thì chúng 
ta có thể suy ra giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa tăng sẽ gấp 4 lần giá trị 


trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa giảm. 


Ngược lại nếu RSI (14) = 8O thì chúng ta có thể suy ra giá trị trung bình của 14 chu kỳ có 
giá đóng cửa giảm sẽ gấp 4 lần giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa tăng. 


Hiện nay ở đa số nền tảng cung cap chart hiện giờ thi x chu kỳ thường mặc định là 14 
và vùng quá mua, quá bán tương ứng là trên 70 và dưới 30 nhung anh em có thể tùy 
chỉnh các con số để phù hợp cho Trading Systems của mình. 

Cách sử dụng RSI trong giao dịch 

Cách sử dụng nguyên thủy nhất của RSI dó là: 


- Mua Vào khi RSI cắt xuống và vượt qua mức quá bán. 
- Bán ra khi RSI cắt lên và vượt qua mức quá mua. 


t.me/margin_atm 





Thật ra không có con số nào là đúng cho tất ca thị trường. vùng qua mua và mức quá 
mua anh em có thể tùy chỉnh con số phù hợp cho từng bối cảnh khác nhau của thị 
trường. 


Đối với mình, mình thường tùy chỉnh vùng quá mua và quá bán tùy vào bối cảnh của thị 
trường. 


Đối với thị trường mình cho là đang trong bối cảnh Downtrend thì vùng quá bán mình 
thiết lập là 2O và vùng quá mua là 20. 


Ngược lại đối với thị trường mình cho là đang trong bối cảnh Uptrend thì vùng quá bán 
mình thiết lập là 4O và vùng quá mua là 80. 


VD]: 
Anh em có thể chú ý Chart DI BTC/USDT. 


Bitcoin / TetherUS 1D - BINANGE O7500.71 H7634.55 L7500.36 C7566.32 +64.88 (+0.86%) 


Ü \, =) "Y " g | 
f 
| M 4 f m Màu Ÿ) Hyni, 


12000.00 







11000.00 


Vùng giá RSI tạo vùng quá mua 
10000.00 


it 
| I 9000.00 
+ t 
tụ itt | lụa $ ýA 
if "ij bạ l | t 8000.00 
S er ee ee ij! i, ë TIT A 7966.37 
e IA J 
Vung gia RSI tao vung qua ban m Phụ h ER 
v | RSI 14 close 54.51 Vüng quá mua 60 
7 vv 60.00 
40.00 
vüng qua ban 20 
M 20.00 
15 Tháng Tám 15 Tháng 9 16 Tháng 10 15 Tháng 11 15 Tháng Muði hai 16 2020 15 ð 
1 Ngày 5 Ngày 1Tháng 3Tháng 6thang YTD 1Nám 5Năm Tát cå Den... 09:33:19 (UTC+7) % log tự đông 


Bằng một số phương pháp khác minh xác dinh Trend Daily của BTC dang ở trong giai 
đoạn Downtrend nên mình sẽ tùy chỉnh vùng quá bán là 20 và vùng quá mua là 6O. 


Anh em có thể thấy trong hình giá rớt trong vùng 8070 - 7800 khiến RSI rớt xuống vùng 
quá bán (RSI (14) < 20). Theo tín hiệu anh eo có thể cân nhắc mua vào ở vùng 8000 - 
7800. 


Giá sau đó tiếp tục Sideway một thời gian tao một False breakout rồi bật lên vùng giá 
10300 - 9200 khiến RSI rơi vào vùng quá mua (RSI (14) > 6O). Theo tín hiệu anh em có thể 


cân nhắc bán ra ở vùng giá này. 


vD2: 
Mót ví du khác anh em có thé chú ý Chart ID Atom/BTC. 


t.me/margin_atm 









| UWE M J 
up Bitcoin - 1D - BINANCE 00.0005678 H0.0005678 Lũ 0005558 C0.0005586 -0.0000086 (-1.52%) En 


v Khối lướng 20 98.74K 1.016M 


| 
| 0.0006000 


A ur E 1. S) (1555 


| A Vùng gia RSI rơi vào vùng qua bán 


0.0007000 


0.0006500 


0.0005000 
0.0004500 
f 0.0004000 


0.0003500 







he Hi, 


=i 
film ult dùng gia RSI rơi vào vung qua mua 
Á | 0.0003000 
yr 0.0002500 


0.0002000 





' 
VÀ 
k \ j 


v| RSI 14 close 53.96 Vùng quá bån 80 


80.00 
60.00 


Vüng qua mua 20 40.00 


Be À 


Thăng 6 Thăng Y Thăng Tám Thang 9 Thang 10 Thăng 11 Thang Mười hai 2020 Thang Hai 11 


Bằng một số phương pháp khác mình xác định Trend Daily của ATOM đang ở trong giai 
đoạn Uptrend nên mình sẽ tùy chỉnh vùng quá bán là 8O và vùng quá mua là 40. 


Anh em cũng cân nhắc là vùng quá mua, quá bán chỉ là vùng giá giúp chúng ta cân 
nhắc để mua vào hay bán ra không nên cứng nhắc kiểu “xuống RSI xuống 4O tôi sẽ mua 
vào và RSI cắt lên 8O tôi sẽ bán ra”. 


Ở trên hình thì giá không chạm vùng RSI 4O đã quay đầu tăng giá rồi phá luôn đỉnh cũ. 


Đây là cách đơn giản nhất khi anh em sử dụng RSI và thường nó đưa ra rất nhiều tín 
hiệu vùng mua bán không quá đẹp. Anh em nên cân nhắc kết hợp thêm một số Indica- 
tors khác, hỗ trợ - kháng cự, Trendline...Để tìm vùng giá đẹp vào lệnh có tỷ lệ rủi ro và lợi 
nhuận hợp lý. 


Ngoài vùng quá mua và quá bán” RSI còn có tín hiệu giao dich theo phan kỳ mà mình 
sẽ chia sẻ ở phần sau của bài viết. 


Tín hiệu RSI phân kỳ thường 


Dấu hiệu: Phân kỳ thường 
Phân kỳ thường ở RSI là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, 
hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. 


Ý nghĩa: 

Phân kỳ thường thường được dùng để dự đoán một sự đảo chiều xu hướng. 
VD 1: 

Anh em quan sat Chart BTC/USDT H4, 11/2019 


t.me/margin_atm 





Bitcoin / TetherUS “240 "BINANCEI Bor. De t6663'98 ne 97 -7 P (-0.11%) 8750.00 
v Khối lượng 20 456 5.312K ripalrortal “tre, 8500.00 


8250.00 


l. a 


8000.00 


7750.00 


lo, 


7500.00 
7250.00 


7000.00 


Tl r r nn Giá tao đáy sau thấp hơn đáy trước | `. Fg 
6672.01 
03:39:59 





6250.00 


6000.00 


= v Í RSI 14 close 22.63 ——— 40.00 
" 5 an NGHỆ VI 


RSI tạo day sau cao hơn day trước 0.00 
» 


8 15:00 11 13 15 15:00 18 20 22 15:00 25 


Phän tích ví du: 

Ó chart trên anh em có thể thấy một tín hiệu phân kỳ thường theo đúng lý thuyết 
“giá tạo đáy thấp hơn trong khi RSI tạo đáy cao hơn, điểm thứ hai anh em cần lưu ý đó 
là RSI đang ở mức quá bán (thậm chí nó ở mức rất thấp là 10) ở đây anh em có thể hiểu 
là ở mức giá này bên Sell đã bán quá mức rồi rất có thể sé có một đợt giá hồi lên phía 
trên. 

- Dựa vào hai điểm trên mình kỳ vọng giá sẽ có cú hồi lên trên. 

- Anh em hoàn toàn có thể vào lệnh Buy Market với Stoploss dưới điểm thấp nhất của 
cụm nến 5O giá TP có thể đâu đó ở vùng 7000. 

- Anh em xem tiếp hành động giá tiếp sau đó. 


Bitcoin / TetherUS 240 BINANCE 06877 46 132: 22% Lôi gg pan 63 +4.16 (+0.06%) an 
v Khối lượng 20 733 5.325K Hehe! ur 8500.00 
8250.00 

ae 8000.00 


7750.00 


he 
yl! A 7500.00 
Ü h Nụ “hung 7293.83 


hau 03:24: 49 


ha, 


Giá tao đáy sau thấp hơn đáy tr 






7000.00 


6750.00 
6500.00 
6250.00 


6000.00 


v RSh14 close 23.72 mm N 60.00 
A IN, .. ....... 
SG EIN ^ 
RSI tạo đáy sau cao han đáy thước Y) R 20.00 


4 6 8 11 13 15 18 20 22 25 27 29 Thang Mười hai 3 0; 


LGU) ốc 
Khi då phat hiện tín hiệu phân kỳ anh em không nën vào lệnh ngay mà nên chò 1 đến 2 
cây nến xác nhận. 


t.me/margin_atm 





8000.00 


Bitcoin / TetherUS 240 BINANCE 07500 71 H7634 lig t m 35 492.91 (+1.24%) 
YO 


v Khối lượng 20 14.069K 5.454K 
7800.00 


at" | | 
TTS KIE SN” TT TW if mi, A a 
M “ha sud, "hy ls hj 7400.00 


tth 7220.12 
7000.00 


6800.00 





6600.00 
6400.00 


6200.00 


nm |M l bl 6000.00 


v RSI 14 close 79.50 
25.00 
» 


0.00 
11 14 18 21 25 28 Tháng Mười hai 4 15:00 9 te; 
1 Ngày 5Ngày 1Tháng 3Thäng 6thang YTD 1Nám 5Năm Tátcå Den... 10:32:05 (UTC+7) % log tự đông 


Như trên hinh giá tạo tín hiệu phân kỳ rồi nhung giá van Down xuống rồi rút lên tạo 
thành một cây Pin Bar tăng, nến sau đó là một cây nến xanh đẹp lúc này anh em mới 
nên đặt lệnh mua và Stop Loss ở điểm cuối cùng của thanh nến Pin Bar. 


Tín hiệu RSI phân kỳ an 
Dấu hiệu phân kỳ ẩn: 
Phân kỳ ån hay phân kỳ kín là hiện tượng giá tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ hoặc đáy 


mới cao hơn đáy cũ. 


Ý nghĩa: 
Phân kỳ ẩn thường được dùng để dự đoán một sự tiếp diễn xu hướng trước đó. 


VD 2: 
Anh em quan sát Chart BTC/USDT DI, 6/2018 















BTCUSDT D WO S tụ AX Œ 44 á ¿VO danh ~ ¿03 ¿3 O BCD 
Bitcoin / TetherUS 1D BINANCE 06891 Í H6910 78 L6856 00 C686 29 Ú | -0.41% 1 là ¬ 
v Khối lượng 20 8.928K 43 0811 Á HER 
Å 
| in 9000.00 
H N |. 818857 
i 
jp h m ————==>]>N%:]=== 7000.00 
{i 
| hl i! 6000.00 
| j 5000.00 
Á Hl h | il fy | | | 
\ | ig | l L =| dan 4000.00 
| lyd alana Vanl Ur IPUR AS 
v RSI 14 close 32.72 RSI tao dinh cao hơn 
60.00 
7N Tha > 
Thang 10 Thang 11 Tháng Mười hai 2018 Tháng Hai Tháng 3 Tháng 4 Tháng Năm Tháng 6 Tháng 7 to; 


t.me/margin_atm 





- Anh em quan sát kỹ thì thấy giá đã tao đỉnh thấp hơn và RSI đã tạo đáy cao hơn 
thêm vào nữa RSI đã tiệm cận vùng quá bán nên mình kỳ vọng giá sẽ tiếp tục xu hướng 


giảm giống như thuyết trình bài. 
- DAnh em có thể vào lệnh SELL market, SL cách 50 giá đỉnh cao nhất của cụm nến 


và Take Profit ở tam đáy trước đó. 
- Anh em cùng xem hành động giá sau đó: 


Bitcoin / TetherUS 1D - BINANCE 06891.44 H6910.78 L6856.00 C6877 55 -14.17 (-0.21%) | | 
v Khối lượng 20 9.519K 43.111K 


10000.00 


9000.00 


8000.00 


7000.00 
6581.39 









Giá tạo đỉnh thấp hơn RE 





4000.00 





100.00 






RSI tao dinh cao hon 





v ` RSI 14 close 32.97 


16:00:45 (UTC+7) % log tự động 


1Ngáy 5Ngày 1Tháng 3Tháng 6tháng YTD 1Năm 5Năm Tatca Ben... 





10250.00 






INANCE 07500.71 H7634 55 L7500.36 C7582 97 +81.53 (+1.09%) 
904K 


etherUS iD 
yng 20 14/215K 


10000.00 





Bi oin 
v| Khöi 





9750.00 

















9500.00 


9250.00 


9000.00 


8750.00 


8500.00 





N Nên xác nhân 
Í 8250.00 
8000.00 

h 
7750.00 


7500.00 




















v RSI 14 close, 54.83 100.00 
KSI tao dinh cao hơn i 
| J T 7 75.00 
ASEO A = 
La : : AI z Caa Y 
Tháng Hai Tháng 3 Tháng 4 Tháng Năm Tháng 6 Tháng 7 Tháng Tám Tháng 9 Fe; 


Tổng Kết RSI 


Giao dịch với vùng quá mua - quá bán và giao dịch với phân kỳ là 2 cách giao dịch phổ 
biến và có xác suất thắng khá cao nếu kết hợp với các công cụ khác. 
Mình tổng kết lại các trường hợp phân kỳ thường xảy ra và cùng với các khả năng của 


hành động giá. 


t.me/margin_atm 





Khå näng Giá Chi báo RSI 
Giatang Tạo däythäphon Tao đáy cao hơn 
Giá giảm Tạo đỉnh caohơn Tạo đỉnh thấp hơn 
Gia tang Tao day cao hon Tao day thap hon 
Gia giam Tạo đỉnh thấphơn _ Tao dinh cao hơn 





Giao dich theo phan kỳ không phải là tín hiệu riêng dành cho riêng RSI, một số Indica- 
tors khác như MACD, Stoch,...đều có thể áp dụng việc giao dịch theo tín hiệu phân kỳ 
giữa hành động giá và Indicators. 


Ở phần trên đã chia sẻ với anh em cách thức sử dụng đơn giản của Indicator RSI, phần 
dưới mình sẽ tiếp tục giới thiệu & hướng dẫn cách sử dụng MACD một cách đơn giản. 


2.3 MACD 

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) 

Ðinh nghia 

MACD do một nhà phän tích kỹ thuật tên la Gerald Appel xây dựng nên vào thập niên 
1970, nó là một trong những Indicators phổ biến và nổi bật nhất trong số hàng ngàn 


Indicators ngoài kia. 


MACD được dùng để xác định điểm mua và bán ở những vùng giá tốt dựa trên sự lệnh 
pha của thị trường thông qua mdi liên hệ giữa các đường trung bình động. 


Công thức 

Cấu tạo của MACD: 
- MACD = EMA(12) - EMA(26) 
- Signal = EMA (9) của MACD 
- MACD - Signal 


MACD có thể âm hoặc dương và dao động trên trục O. 


Trên Tradingview và các công cụ khác MACD có hình dạng như sau: 


t.me/margin_atm 





M Lị À MACD là duðng màu xanh | 


g | | | m Signal lå duðng mau cam 


vi aw k llum 


1 PY ur, 


E LTIÐ 
ul | i tll] nh 











i T L N24 
Fa 








24 [hàng lắm '†? i Tháng 1Ú Thang 11 Thắng tured hai +12 + 


Copyright @ Coin98.NET 


T T 
Thing & hẳn 7 Hinz Tắm 


Bản chất của MACD 


+ Ở hình trên, anh em sẽ thấy các con số mặc định MACD 12 26 close 9. Vậy vì sao 
lại để các con số mặc định là 12, 26, 92 

+ Thì thật ra lúc đầu MACD được áp dụng cho thị trường tài chính truyền thống, nơi 
các nhà giao dịch 6 ngày trong một tuần, 12 tương đương 2 tuần giao dịch trong tháng, 26 
là con số tượng trưng cho một tháng, 9 tương đương 1.5 tuần. 

+ Theo công thức ở trên MACD là hiệu cua EMA (12) va EMA (26) nếu nó dương thi 
tam lý của các nha dau tư trong 12 chu kỹ wen day tích cực” hơn trong 26 chu ky trước 
đó và ngược lại. 

+ Signal là một đường trung bình động hàm mũ 9 chu kỳ gần nhất của MACD. Nó 
là đường tham chiếu cho MACD. 

+ Histogram là hiệu giữa MACD va signal, nếu Histogram dương thì chứng tỏ tâm lý 
của các nhà đầu tư trên thị trường “tích cực” hơn trong các chu kỳ gần đây. 

+ Hiện nay thì người ta vẫn giữ các con số mặc định cho MACD là 12, 26 và 9. Mình 
thường để mặc định các con số này để sử dụng. 


Cách sử dụng MACD trong giao dịch 

Các tín hiệu giao dịch đến từ MACD bao gồm sự giao nhau giữa MACD Line và Signal 
Line, sự cắt lên hay cắt xuống đường O của MACD và sự phân kỳ dao động giá. Mình sẽ 
trình bày cụ thể ở các phần bên dưới. 

Dùng MACD để xem xét xu hướng của giá trên khung dài hạn 

Mót cách tổng quan để xem xét xu hướng của một đồng coin hay một cổ phiếu thì anh 
em dùng tín hiệu MACD cắt qua trục O để xem xét xu hướng của giá. 


MACD đi từ trên xuống cắt qua trục O báo hiệu tín hiệu giá chuyển từ xu hướng tăng 
sang giảm. 


t.me/margin_atm 





VD 1: 
Anh em có thé chú y Chart Daily cúa BTC/USDT 


Bitcoin / Tetherus 1D BIN 


dk 6733143 +14.34 (+0.20%) PRE 
là: 





flors wiped by | 72 
kj TM = 
L | MACD tao đỉnh, có xu hướng döc xuống thể 
| hiện Market Sentiment hiên đang la Bearish + 
đụ + 000, 00 
+ 2505, 2a) 





r 2000.00 


r PO, Ol) 


Mé 





" yp 


7 SIÐ DU 





i | | [ 4000.00 
= L 420.00 






= Imai 


In MACD 12 25 cles 35 h 91 





10448 -171.40 A 
\ 






MACD Line di từ trên xuống có va cắt 
xuống trục O 


= ALU 





läng & [hăng í Ihäre län Ihäng Y here TẺ Ihäng 11 [häng Muri hal rad aby hire Hl hur 3 | Felina “4 
| HAN apn MUA + 
i Ngày SNgay 1 Thang 3Tháng Gihang YTO 1Hám SNam TÄ cà Den 7330.60 oe 732 60 _MỊ he đẳng 


Copyright © Coin98.NET 


Trong trường hợp này anh em có thể tim Setup va điểm vào lệnh ở những khung nhỏ 
hơn và ưu tiên các lệnh bán không hơn là lệnh long. 


VD 2: 


Anh em quan sát Chart daily của ATOM/BTC 












gàemos. / Bitcoin li BINANCE 00.0005378 H0.0005982 Lũ 0005823 Cũ 00053318 +0 0000055 (+1. J] 1 0.0005500 
| i MAK 831.318 N N 
DL 0005000 
h 7 0.0004500 
MA f \ 0.0004000 
An 00007500 
j 0. 0003000 
a, 0.0007500 
h N s gia MACD cát lên truc 0 báo hiệu Market 

Sentiment chuyển tử Bearish sang Bullish 0.0002000 
0.0001500 

—— mm - - 0.000100 

= E 
v MACD 12 26 clase 9 0.0000280 0.0000309 I y di 
— „sih mn. A b ~- l » a all = - ñ.0000010 
> =—= MACD Line di từ dưới len va cắt qua trục O -0. 0000200 
| | hrs + —0.0000400 
- + ¢€ > Ð 
Tháng 6 Tháng 7 Thắng Tắm Tháng 8 Tháng 10 Thang 11 Tháng Mười hal 2020 Thäng Hai | or 


Copyright © Coin98.NET 


Giá có sự bút phá manh khiến cho Market Sentiment chuyển từ Bearish sang Bullish, 
anh em có thể thấy là tiếp sau đó là một con sóng tăng rất manh. 


t.me/margin_atm 





Ở đây minh có một chút lưu ý cho anh em là anh em nên dùng cách này để xác nhận 
xu hướng và kết hợp các Indicators hay tín hiệu khác để tìm Setup và vị trí đẹp để vào 
lệnh, không nên vào luôn lệnh Buy limit khi vừa thấy MACD Line cắt lên đường O. 


Một điều nữa là MACD thường đưa ra các tín hiệu trễ như anh em có thể quan sát ở ví 
dụ 2 là khi giá tăng một đoạn mạnh thì MACD cắt lên trục O, cũng vì vậy MACD thường 
được các Swing Trader sử dụng dé trade trên các khung dài hạn hơn như D1 hay HA. 


Giao dịch theo sự giao cắt của MACD và Signal 


Cách dùng thứ hai là tận dụng sự giao cắt của MACD và Signal để đưa ra tín hiệu mua 
và bán. 

Cách dùng này cũng đơn giản anh em cân nhắc mua vào khi MACD đi từ dưới và cắt lên 
trên Signal và cân nhắc bán ra khi MACD đi từ trên cắt xuống Signal. 


VD 3: 
Anh em chú ý chart daily của BCT/USDT 


Bitcoin / TetherUS - 1D - BINANCE 0731730 H732 27 L7285 0U C7322.32 +5.23 (+0.07%) [HI i ` Vr l # | M 1000.00 
= Khbi lượng 20 6.4568 41 761K i tụ Í iñi kan | a 15012.06 
| IM 
al pe SOHLE 
l Tl hrn! biii 
P N ÐI hắc bá M 
¡dm cán nhác bán ra 
Diém cán nhác mua vied gut 6000.00 
¿ad FAT 5000.00 
LL 1U An EPIA TRATAN, IS KP Mà 2U 142881228 SL 
OIT 
Sa. 
| 7 1000.00 
w MACD 12 26 close 9 5633 -105 21 17154 M PI 
f ví" Far TẾ i Ỉ M A 
+ ay Í i 1Ñ 00.00 
P n ro 14 f I 
MACD cat lén Signal Lý whit wih 11 
if MACD cắt lên Signal! | = 20,00 
f = ‘ if A A ie i | V j A 
7 TE, Fr A E \ 
7 F „ + = a i, h | i Y + 200.00 
id = + €) > 5) ˆ 1 i 
¬ — S_ SH ern — : _ E _ | H ` N it. 
2019 hár Hal hing 1 Thang 4 Tháng Him [hăng á hira Tầm hằrrz 9 ir 





Copyright © Coin98.NET 


Theo minh thì cách giao dich này cho tin hiệu lỗi rất nhiều đặc biệt ở những khung thời 
gian ngắn hơn như HI, M30,... Anh em nên cân nhắc kết hợp thêm một só Indicators 
khác, hỗ trợ - kháng cự, Trendline...Để tìm vùng giá đẹp vào lệnh có tỷ lệ rủi ro và lợi 
nhuận hợp lý. 


Ngoài cách giao dich thé này MACD còn được giao dich theo tín hiệu phân ky. 

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ thường của MACD và Histogram 

Dấu hiệu: Phân kỳ thường 

Phân kỳ thường ở MACD là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới những MACD hoặc Histo- 


gram thì tạo đỉnh thấp hơn, hoặc giá tạo đáy thấp mới những MACD hoặc Histogram 
thì tạo đáy cao. 


t.me/margin_atm 








VD 4: 
Anh em chú ý chart Weekly của LINK/BTC 


ChainLink / Bitcoin WV BINANGE 00 00075576 HI 00075357 L0.00075010 C0.00025417 -0.00000161 {-0.53%) 


Gia tao dinh cao han 





~ MACD 12 26 close 1 -0 00000677 0.00002552 0.000022 Px A 
PAN 
ps, Sá Histogram tao dinh tháp hon 


2018 Thang Mim 2019 Thang & 2020 Thăng É 2021 Thăng É 


1 Ngày SNgay 1 Tháng 2Tháng Gindng YTD 1Nam Sham Tätca Bến. 14:44:06 (UTC+7] 


0. 00050000 
2.00043300 
200040000 
200075000 


amirim 
OOOO 
LET 
ass 
1.0000 
ALONG 


D 


BAN 
0.00025425 


Copyright © Coin98.NET 


Giá đóng của tao đỉnh cao hơn nhưng Histogram lại tạo đỉnh thấp hơn đây là một một 


dấu hiệu phân kỳ thường điển hình. 


Anh em vào lệnh Sell sau khi có một cây nến giảm sau cây nến có giá đóng cửa tạo dinh. 


Ngoài ra nếu anh em tinh mắt hơn tý thì đường MACD cũng đang tạo đỉnh thấp hơn 
nhung nó khá nhỏ anh em phải Zoom màn hình ra để quan sát kỹ hơn. 


“| MACD 12 26 close 9 -0 00000673 0.00002566 0.00003239 


MACD tao dinh tháp hon 





Copyright © Coin98.NET 


t.me/margin_atm 








Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ ån của MACD và Histogram 

Dấu hiệu phân kỳ ẩn: 

Phân kỳ ấn hay phân kỳ kín là hiện tượng giá tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy mới 
cao hơn đáy cũ nhưng MACD hoặc Histogram tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới 
thấp hơn đáy cũ. 

Ý nghĩa: 

Phân kỳ ån thường được dùng để dự đoán một sự tiếp diễn xu hướng trước đó. 


VD 5: 


Anh em chú ý Chart Weekly của LINK/BTC 


ChainLink í Bibcom TW BINANCE Ot 00025575 HO 00025967 LO 000260+0 CO 331250 —ñ 000000%4 (—ñ 1754) 
000050000 


0401 


ZS- SLOT 






| i — Diém váo lénh dep 00010003 


Ihn ha Í = BR 
N, His una i NL ne 


Giả tao day mới cao hon day cũ 





~ MACD 12 26 close 9 -9.00000673 000002567 0.00003235 | 


2018 Thang E 201% Thang È 1171 Tharra & 2021 Thine 6 o 


Å 2 p À ' = m já ` ü ELAM OOOO MUA @ + 
1 gar ONgay 1 Thang 3Tháng Giang YTO 1 Nám Sham Tatca Pen... 0.D00025477 000025515 _ lặng 


Copyright © Coin98.NET 


Đúng nhu lý thuyết giá tọa đáy mới cao hơn đáy cũ nhưng Histogram lại tạo đáy thấp 
hơn đáy cũ. 


Giống như lưu ý mình có nói ở phần trên thì anh em nên chờ 1 nến xanh xác nhận sau 
đó rồi mới mua vào. 


t.me/margin_atm 





Tóng kët MACD 


Minh tổng kết lai các trường hợp phân kỳ thường xảy ra và cùng với các khả năng của 
hành động giá. 


Khả năng Giá MACD Line hoặc Histogram 
Giả tăng Tao day thấp hon Tạo đảy cao hon 
Giá giảm Tạo đỉnh cao hơn Tạo đỉnh thấp hơn 


Giá tăng Tạo đáy cao hơn Tạo däy thấp hơn 





Giả giảm Tạo đỉnh thấp hon Tao định cao hon 
Copyright 6 Coin98.NET 


MACD là một Indicator đa dụng được dùng với nhiều mục đích khác nhau như xác định 
trend, tìm điểm giao dịch theo tín hiệu phân kỳ hay sự giao cắt của của MACD Line và 
Signal Line. 


Mặc dù vậy MACD thường đưa ra tín hiệu trễ hơn và vì cấu tạo của MACD là các đường 
EMA, mà đặc tính của EMA là nhạy với giá nên ở những khung nhỏ hơn sẽ cho ra tín 
hiệu sai rất nhiều do hiện tượng làm giá của các tay to (hay còn gọi với tên khác là cá 
mập). Vì vậy anh em nên dùng MACD ở những khung thời gian cao hơn từ H4 trở lên. 


Phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một Indicator vô cùng lợi hại, có thể dùng 
để tìm điểm vào lệnh mua bán ở nhiều khung thời gian khác nhau đó là Stochastic hay 
viết tắt là Stoch. 


Cách sử dụng các Indicators 


Một trong những chìa khóa để sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trên một cách hiệu quả, đó 
là sử dụng càng ít càng tốt mà vẫn có thể giúp xác định được điểm vào lệnh đem lại lợi 
nhuận cao. 


Để dùng Indicator hiệu quả, bạn phải hiểu được từng chỉ báo, cách mà chỉ báo đó vận 
hành, xếp loại chúng theo cách hiểu của bạn, vận dụng linh hoạt chúng trong từng 
khung giao dich thích hợp. 


Nếu một ngày bạn sử dụng một indicator va thấy nó chưa đúng. Đừng vôi kết luận chi 
báo đó không hiệu quả. Đừng ởi tìm một indicator mới tốt hơn. Hãy thử kết hợp thêm 
những điều kiện bổ sung. 





t.me/margin_atm 


Margin ATM 


Take the risk 


Or 


Lose the chance 





Mót diém ban cán luu y vé các chi báo dó la: “Chúng khóng cung cáp tín hiéu giao 
dich, chúng cung cáp thóng tin”. 


Indicator chỉ cung cấp thông tin hành vi của giá và khi sử dụng nhiều indicator trên 
nhiều khung khác nhau, bạn sẽ có được bộ thông tin những tín hiệu khác nhau. 


Muốn sử dụng thông tin hiệu quả, bạn phải so sánh, chọn lọc và tính toán xác suất trước 
khi vào lệnh. 


Ví dụ: bạn thấy thị trường A đang trong xu hướng tăng và muốn tìm điểm vào lệnh mua. 


Bạn không thể vào lệnh khi RSI đang đi xuống, hoặc đang ở vùng quá mua, bạn không 
thể vào lệnh khi Stochastic đang loay hoay tại đường giữa... trader mới bắt đầu sẽ làm 
quen với khái niệm về hệ thống giao dich, với các điều kiện cần thiết trước khi đặt lệnh. 
Sau khi hiểu được những yếu tð này, chúng ta sẽ có tiền đề để học những phương pháp 
khó hơn. 


t.me/margin_atm 











Margin ATM 























PTKT là một phần của Kinh Tế Học Hành Vi. Nghiên cứu các ảnh hưởng của xã hội, nhận 
thức, và các yếu tð cảm xúc trên các quyết định kinh tế của các cá nhân và các tổ chức 
và hậu quả Gối với giá thị trường. 


PTKT là phương pháp dựa vào các dữ liệu định lượng được thể hiện trên biểu đồ giá 
(chart). Do đó nó cung cấp một khuôn khổ để nghiên cứu khách quan về lịch sử giá cả, 
loai bỏ yếu tð phỏng đoán thường gắn liền với cách tiếp cận định tính hơn của phân 
tích cơ bản. 


PTKT cũng giống như lưới đánh cá trong hành trình dài lênh đênh trên biển. Để bắt 
được nhiều cá, bạn phải tìm được nơi có cá, tập luyện cách sử dụng lưới, gỡ rối lưới và 
làm quen với những cơn sóng của đại dương. 


PTKT chi là một mảnh ghép nhỏ trong Trading. Nếu bạn thuần thục PTKT, những chỉ sử 
dụng như một tín hiệu vào lệnh đơn thuần bạn sẽ không bao giờ hiểu về trading, và 
không thể thành công trong thị trường đầy khắc nghiệt này. 


“95% of all traders fail” - Đây là thống kê liên quan đến giao dịch được sử dụng phó 
biến nhất trên internet. 


Nếu tất ca trader đều được học những kiến thức PTKT giống nhau... 
THÌ ÁT HÁN 5% traders thành công, phải có TƯ DUY KHÁC những người còn lại. 


MARGINATM 











MINDSETS 





Tư duy và định hướng nam ở cách bạn tiếp cận với PTKT va nơi bạn trau dôi ky năng do. 





t.me/margin_atm 





Nếu ban nhìn thấy tiém năng trong ngành này, đừng ngần ngại. Bản chất cuộc sóng 
của chúng ta là những phép thử và sai. Nếu bạn sai mà vẫn được thử tiếp. Tại sao không 
nam lấy cơ hội đó.... 


Lời kết 


Thông qua cuốn eBook này, minh hy vọng các ban có được bước tiếp cận dung dan với 
trading. Là một kỹ năng, một nghề phổ biến trên thế giới. 


Trading là một mảng đầu tư rủi ro. Trong thời đại công nghệ số 4.0, với sự phát triển của 
tiền điện tử, các nền tảng trading càng lúc càng phổ biến, PTKT trở thành công cụ đắc 
lực giúp các bạn kiếm tiền trong thời gian ngắn. 


Mặc dù ở VN vẫn còn nhiều rào cản cũng như góc nhìn của xã hội về nghề này còn chưa 
đúng dan. 


Nhưng nếu ban cần một nơi để tâm sự về những giao dịch, một nơi giao lưu kiến thức, 
hãy tham gia các group của Margin ATM: 


+ Crypto Chat: https://t.me/margin_atm 
+ Stock Chat: https://t.me/marginatm_stock 
+ Forex Chat: https://t.me/marginatm fx 


Cam ơn các bạn đã doc đến tận cuối cuốn eBook này. 
Nhớ rằng: "Bạn càng tìm kiếm sự bảo đảm, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm 
cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn." 


Take the risk, 


or You lose the chance! 


__Khai Hoan__ 
Admin MarginATM 


Cuốn eBook này được thực hiện bởi MarginATM. Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa và upload lên khi 
chưa được cho phép. 


https://marginatm.com/ 
EJ Email: contact@coin98.net 
SDT: 0562 691 146 


Copyright © marginatm.com 


t.me/margin_atm 


